Vườn rau Việt Nam trong 
lòng nước Mỹ 


Lê Kim Anh 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Vườn rau Việt Nam trong _ lòng nước Mỹ 


Lê Kim Anh 
Vườn rau Việt Nam trong lòng nước Mỹ 


Nếu ai có dịp ghé thăm thành phố Houston người ta sẽ bắt 
gặp chợ chồm hổm như ở quê nhà, chợ chỉ họp trên đường 
dẫn vào nhà thờ La Vang vào mỗi buổi sáng Chúa nhật, 
khách mua hàng là những người đi lễ ngày Chúa Nhật. Khi 
xong lễ, trước khi trở về nhà ghé chợ chồm hổm mua mấy 
bó rau. Ở đây có bán nhiều loại rau như rau muống, rau 
dền, rau mồng tơi, rau đay, cải bẹ xanh, rau diếp v.v. có cả 
cà chua, cà pháo, khổ qua, mướp hương, bầu, bí ngô, bí đao 
v.v. những loại hành lá chợ Mỹ bán đầy dẫy thế mà ở đây 
cũng có mặt, còn rau thơm như ngò, húng cây, húng nhũi 
(lủi), húng quế... những món hàng này là của các cụ bà 
trồng được ở vườn nhà đem ra đây bán. 

Đó là lý do mà các nhà nghiên cứu Christopher Airriess và 
David Clawson trong một bản nghiên cứu năm 1994 về cộng 
đồng Việt Nam nói rằng: "Người Việt Nam hơn bất cứ một 
dân tộc nào khác đã tìm cách tái tạo tại nơi định cư mới của 
mình một khung cảnh quê hương sắc thái mới, trong đó cây 
cỏ đóng vai trò quan trọng. Họ mang theo những giống cây 
từ Việt Nam hoặc cố gắng tìm kiếm tại Tây Bán Cầu những 
cây cùng loại mà họ đã quen thuộc ở cố hương hoặc rộng 
hơn nữa là khắp vùng Đông Nam Á ". 

Các thứ rau thuộc loại rau thông dụng nhất của dân Việt 
Nam là rau muống nên dù khó khăn đến đâu thì cuối cùng 
vẫn phải có mặt trên đất Mỹ. Ngoài ra những loại rau không 
thông dụng nhưng người Việt Nam vẫn cố gắng bằng nhiều 


cách để đem từ quê hương Việt Nam qua trồng giữa lòng 
quê hương mới, để cho dường như quê hương cũ và quê 
hương mới được xích lại gần nhau hơn nên ta có cảm tưởng 
như cũ mới không còn bao nhiêu xa cách. 

Những giống rau mồng tơi, rau lang, rau đay, bầu, bí mướp 
hương, mướp đắng (mà người miền Nam quen gọi là khổ 
qua). Bạc hà, giá, đậu bắp là những phụ phẩm không thể 
thiếu của nồi canh chua nấu với cá (canh chua cá bông lau) 
hay canh chua tôm, loại canh này là nấu theo kiểu miền 
Nam. Ta chỉ cần một khoảng đất nhỏ trong vườn có nước 
luôn ẩm ướt hay trồng ngay trong chậu cũng đã đủ để trồng 
được một vài thứ rau phụ phẩm vừa kể. Tôi dám đoán một 
cách không sợ sai lầm nhiều là trong số 100 độc giả đọc bài 
này ít nhất cũng hai ba chục quý vị có trồng những cây ấy 
trong vườn nhà hay trong chậu. 

Một người bạn tôi kể lại rằng hồi năm 1983 tức là cách 8 
năm kể từ ngày mất nước, ông bạn tôi định cư tại một thành 
phố nhỏ gần Miami Florida tại thành phố nhỏ bé đó ông đã 
ngạc nhiên thấy một quán ăn đề tên PHO ( Chữ Phở mà 
không bỏ dấu), ông bước vào kêu một tô phở, cô hầu bàn 
gốc Cuba bưng ra một tô phở trên mặt tô phở chỉ thấy lưa 
thưa những cọng hành lá thái nhỏ, Ông muốn hỏi nhà hàng 
có rau quế hay ngò gai húng cây hay không, nhưng chưa 
biết hỏi cách nào thì chủ quán là một người đàn ông Mỹ vui 
vẻ ra chào, theo sau là một phụ nữ Việt nam nhỏ nhắn, bà 
tự giới thiệu là vợ ông chủ, bước tới gần đon đả đón chào 
và nói: "Chào ông, thấy ông có vẻ là người đồng hương nên 
tôi đem rau thơm ra , rau này trồng tại nhà đấy ông ạ. Ở 


đây khó mua được rau thơm này lắm, với lại khách của quán 
chúng tôi phần đông là người Mỹ và người gốc Cuba họ 
không quen dùng rau thơm như người mình". Ông bạn tôi kể 
lại chuyện này với niềm hãnh diện vì lần đầu tiên được ăn 
phở với rau thơm húng quế. 

Cũng thời gian này tôi tới định cư tại thành phố Houston . 
Ngày ấy tại Houston và các vùng phụ cận toàn thể dân Việt 
định cư cũng chỉ được vài chục ngàn người, nhưng ở rải rắc 
(chứ không quây quần vào một khu nhu South West 
Houston mà hiện nay người ta quen gọi là khu Bellaire). Tôi 
lang thang đến khu thương mại downtown Houston thấy có 
một quán phở, tôi tò mò vào ăn thử xem hương vị thế nào 
mà chủ quán đề là Phở Bắc chính gốc. Cạnh bàn tôi có mấy 
người cảnh sát Mỹ da trắng có da mầu cũng có luôn đang 
vui vẻ cười cười nói nói, trong khi tay thì vặt rau thơm loại 
húng quế bỏ vào tô phở nóng hơi bốc lên nghi ngút để trên 
bàn trước mặt một cách thành thạo, như vậy là những dân 
tộc khác ít nhiều cũng đã biết thưởng thức và quen mùi vị 
rau thơm của Việt Nam rồi. 

Món ăn Việt Nam mà ai trong chúng ta cũng đã từng biết đó 
là món gỏi cuốn rất được nhiều người Mỹ ưa thích, món này 
chủ yếu: là rau cuốn với bún và mấy lát thịt với tôm luộc lột 
vỏ cuốn với bánh tráng mỏng, khi ăn thì chấm với nước 
tương biến chế đặc biệt. 

Nói đến các loại rau thơm là là nói đến nhu cầu thường 
xuyên trong cộng đồng người Việt và đã được cung ứng bởi 
một số nhà canh tác chuyên môn vượt trên phạm vi các 
mảnh vườn gia đình. Tại Houston có các nông trại trồng rau 


cung cấp cho các siêu thị lớn, Về mùa đông giá lạnh, các 
nông trại này làm nhà kín (green house) cho những cây rau 
không bị khí lạnh đông đá huỷ hoại, chẳng những thế nhà 
vườn còn sưởi ấm cho cây rau bằng máy sưởi để nhiệt độ 
ấm cho cây tươi tốt và phát triển bình thường. Đối với các 
hàng ăn, rau muống có thể có hay không có, còn nhu cầu 
rau thơm thì bắt buộc hàng ngày phải có. 

Chúng ta thấy hiện nay con đường nhập cư của rau thơm dễ 
dàng hơn rau muống, nó phát triển theo chiến thuật vết dầu 
loöang nên trong 100 nhà người Việt ít lắm cũng tới 90 nhà 
trồng một vài loại rau thơm. Nếu ta để tâm tìm hiểu sự xâm 
nhập của nhiều loại rau thơm Việt Nam thì được biết nó rất 
nhanh chóng đến nỗi hầu hết nó chưa có tên tiếng Anh, hay 
nếu có người đã đặt tên thì cũng chưa ai biết mấy, thí dụ 
"Sả" có tên "lemongrass" vì bên Tây phương từ lâu đã dùng 
nó trong ngành hóa học hay dược phẩm hoặc mỹ phẩm. Loại 
cây "Sả" (lemongrass) này không phải do người Việt Nam 
cho du nhập vào Hoa Kỳ mà có thể là di dân khác như Ấn Độ 
hay một dân tộc Á Châu như Đại Hàn hay Nhật bản đã đem 
vào trước khi ở Mỹ có những tiệm bún bò Huế của người Việt 
Nam. 

Nhiều loại rau thơm mà Mỹ chưa có tên, nếu nói tới thì chỉ 
có thể kêu chung môt tiếng là "một loại lá dùng làm gia vị". 
Như húng có tên là basil, bạc hà là mint. Chỉ có những nhà 
thực vật học mới biết rõ chủng loại của nó và kêu tên khoa 
học như Ocimum basilium, Pycnanthemum. Thế nhưng húng 
cây, húng nhũi (hay lũi), húng quế, húng ... chó thì nói ra Mỹ 
không tài nào hiểu nổi! Quý vị biết rau dấp cá, rau răm 


người ta gọi là gì không? Họ gọi là "fish leaf " "Vietnamese 
coriander" gọi thế cho vui thôi chứ chưa được nhìn nhận. 
Hiện nay ta thấy đủ mọi thứ rau mà ở Việt Nam ta thường 
dung đều có mặt trên đất Mỹ. Ta có thể tìm được ngò gai, 
rau càng cua, rau ngổ (còn gọi là rau om), bạc hà, tía tô, 
kinh giới, rau má, thìa là (món chả cá Hà Nội hay Thăng 
Long bắt buộc phải có). Nếu làm món gỏi cá sống theo kiểu 
người Bắc ta cần lá đinh lăng, tưởng ở Mỹ không có thế mà 
bây giờ ta cũng có thể tìm được thế mới thật tài tình chứ. 
Một loại lá "mơ lông" gọi theo tiếng miền Bắc thì thanh tao, 
nhưng kêu theo tiếng miền Nam thì là lá "thối địt" nghe 
chẳng thanh tao chút nào, nó mọc thật dễ dàng và rất tươi 
tốt làm cho dân nghiền thịt chó phải than thở rằng nó thật 
vô dụng ở cái xứ Mỹ này, nhưng may quá có thể thay thế 
chó bằng dê. Không tin xin mời quý vị mỗi năm hai lần đến 
Hội Chợ của Giáo xứ La Vang Houston tổ chức: Hội chợ 
Xuân Yêu Thương vào mỗi dịp đầu Xuân, và Hội chợ Hạ Yêu 
Thương vào mỗi Mùa hè khi các sinh viên, học sinh vừa bắt 
đầu kỳ nghỉ hè ba tháng; quý vị sẽ được thưởng thức các 
món dựa mận, món dồi dê và cả tiết canh dê nữa, các món 
này ăn có lá mơ lông nữa thì ngon tuyệt vời, chẳng thua gì 
"cây còn" chính cống. Nhiều người dự hội chợ chủ yếu là đến 
thưởng thức món thịt dê ăn với lá mơ lông. Hội chợ ba ngày 
mà nhiều người ngày nào cũng có mặt, hỏi ra mới biết chính 
món "thịt dê ăn với lá mơ lông" mà làm người ta phải mê 
đến thế đấy ! 

"Sống trên đời ăn miếng dồi dê 

Hỏi xem người đã đê mê cỡ nào? 


Bên cạnh những nhu cầu dùng các loại rau hàng ngày, đồng 
hương Việt Nam chúng ta còn có một sở thích cao hơn nữa 
đó là việc trồng trọt, vừa có lợi vì trong vườn có những loại 
rau ăn được khi cần chỉ việc ra hái vào rửa sạch là dung 
được, vừa thú vị và hãnh diện vì mình đang trồng được 
những loại rau hữu dụng của quê hương Việt Nam. Loại cây 
thảo mộc như cây cà pháo hay cà chén, Mỹ gọi là eggplant, 
cũng chỉ có mặt khi người Việt định cư mang giống vào. 

Loại cây lớn hơn như bưởi Biên Hoà, mít tố nữ, mít dai, mận 
Mỹ Tho, tâm duộc, vú sữa, dâu da (miền Nam ). Hồng bì 
(miền Bắc), trái gấc (dùng để nấu xôi). Những cây vừa kể 
trên cũng đã có mặt tại Mỹ, nhưng chỉ có một số tiểu bang 
khí hậu ôn hoà thi cây sống được, chỗ nào quá lạnh thì cây 
không sống nổi. nên mặc dầu có người đã cố gắng đem 
giống từ Việt Nam qua Mỹ trồng để có được tính cách quê 
hương nơi mình định cư.Như vậy đến nay gần như phần 
nhiều các loại cây nhỏ, lớn ở Việt Nam đã được đồng hương 
chúng ta đem từ VN qua trồng tại Hoa Kỳ. Nhưng một vài 
loại chưa có hoặc sẽ không bao giờ có mặt ở Hoa Kỳ được 
như dừa, sầu riêng, cóc, lý do vì khó mang giống đi hoặc 
gặp những phiền toái phức tạp nếu trồng những loại cây tại 
xứ Mỹ này. 

Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ đã từ lâu rất chú ý đến những 
chủng loại thực vật mà người Việt Nam đem đến. Một dự án 
nghiên cứu do trường đại học Georgia thực hiện cho bộ 
Nông Nghiệp, khởi sự năm 2001 và còn đang tiếp tục, nói 
rằng Quốc Hội Liên Bang khóa 101 đã cho phép sử dụng tài 
nguyên vào việc tìm hiểu, bảo toàn và trợ giúp sự phát triển 


phong phú của hệ thực vật Hoa Kỳ, đặc biệt hướng đến một 
trong những cộng đồng di dân mới là người Việt Nam. 

Mục tiêu trên được giải thích dự án là ta phải làm cách nào 
để các thế hệ tiếp nối có khả năng gìn giữ và bảo tồn tất cả 
các loại thảo mộc mà thế hệ ông cha họ đã đem đến trồng 
tại xứ này. Đối với thế hệ chúng ta hiện tại quan niệm rằng 
người Việt Nam hải ngoại quyết chí duy trì truyền thống văn 
hoá dân tộc Viêt Nam bằng nhiều hình thức mà việc trồng 
trọt cây trái rau cỏ cũng góp phần không nhỏ vào mục tiêu 
ấy. 

Lê Kim Anh 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Chim Việt Cành Nam 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 5 tháng 1 năm 2006 


